





Bài 6: Giải quyết vấn đề hiệu quả 
- Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy 


ThS. Định Thị Minh Thu 
Truyên thông chiến lược, FHI 360 Việt Nam 


Thúng 8 năm 2014 





.. Hiểu được ý nghĩa của kỹ thuật 
6 chiếc mũ tư duy 

.. Hiểu được vai trò của từng chiếc { 
mũ tư duy ft 2⁄ 





.. Vận dụng linh hoạt các cách kết 





hợp mũ tư duy 


._ Áp dụng kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy ` 


để giải quyết các vấn đề thực tế 





USAID Thi›‹5 





=Phiến diện 


Tranh cãi 





=Tốn thời gian 


“Kết quả sai lệch 





Tác già EØard de Bono (1965) 


“Tập trung vùòo vấn đề từ cùng một góc nhìn 
và xem Xét lũn lượt.” 












l4 










h: Z.ấ” Tiến trình 


Cẩn trọng 
:" \./ 
K 


LTRỰC CC, CTÍHCỰC, 
Cảm xúc XS kb “.á Lạc quan 


KHÁCH QUAN 


0 II [IUI Úi II 











Ý tưởng mới 


sÀ__._ MŨ KHÁCH QUAN 
Thông tín & dữ liệu 








MŨ KHÁCH QUAN 
Thông tin & dữ liệu 


Các câu hỏi đặt ra: 

= Chúng ta có những thông tin gì rôi? 

=. Chúng ta cân những thông tin nào nữa? 

=. Những thông tin gì liên quan còn chưa được đê cập tới? 
=. Làm thế nào để thu thập được những thông tin đó? 









l4 










h: Z.ấ” Tiến trình 


Cẩn trọng 
:" \./ 
K 


LTRỰC CC, CTÍHCỰC, 
Cảm xúc XS kb “.á Lạc quan 


KHÁCH QUAN 


0 II [IUI Úi II 











Ý tưởng mới 











min é 


Tiến trình 





KHÁCH QUAN 


Thông tin 


Ê - 


Cẩn trọng 









m> 
II?15/®©1/.1@ 


Cảm xúc 


0 II [IUI Úi II 





*- 


_SÁNGTẠO 





Lạc quan 





Ý tưởng mới 








MŨ TÍCH CỰC 


Lạc quơn, cơ hội & lợi ích tiềm ổn 


Các câu hỏi đặt ra: 

=_ Đâu là điểm mạnh, lợi ích tiêm ẩn có được? 
=_ Tại sao nên làm điêu này? 

=_ Lý do có thể thực hiện được? 

=_ Tại sao sẽ thành công? 









l4 


min é 


Tiến trình 





1<“ 


Cấn trọng F 


Ma. Ma. 


Cảm xúc XS b 


Ý tưởng mới 





KHÁCH QUAN 
hông tin 


0 II [IUI Úi II 














(3 
« J0 MI|10Ẳ®G9/6 


(6L: |LN149)(1° R--Ã-Ä° L~ 
l6. |sẩoo|Ì (|9) Ñc[s|Ñ(›} 
2)I:1I0//-I0RE-N¬-F, 


®:losNaf-)0eeNol: 4aio)/|-Z, 


B[00Neo N1 4019)i]-04†-\ 4-1-9 \ ẤP: 
Đây đã là giải pháp tốt nhất chưa? 


Lối tư duy 
Dhề phản 


.. 


Tiến trình min 4 
KHÁCH QUAN 


Thông tin 














mẻ 


III20®ÿ/9 





› 0 II [IUI Úi II 


cư 
II?15/®©1/.1@ 





" XS. “.á nụ 





Ý tưởng mới 


MŨ SÁNG TẠO 
Ý tưởng mới & sự khúc biệt 











MŨ SÁNG TẠO 
Ý tưởng mới & sự khúc biệt 


Các câu hỏi đặt ro: 

-_ Có thể làm việc này theo một cách khác không? 
-_ Có thể tạo ra điều gì mới lạ không? 

—_ Có những cách nào khác sáng tạo hơn không? 

-_ Có ý tưởng mới nào khả thi? 


tối tư duy 
sáng tạo 





l4 


min é 










Tiến trình 





1<“ 


Cấn trọng F 


Ma. Ma. 


Cảm xúc 





KHÁCH QUAN 


Thông tin 





0 II [II tÚi II 












*- 


Ý tưởng mới 


Lạc quan 








LÑ - ? 
\ “Ã MŨ CHỦ TỌA 


Tư duy về chính cách tư duy & 
kiểm soút tiến trình 








P38 MŨ CHỦ TỌA 


Tư duy về chính cách tư duy & 
kiểm soút tiến trình 


-_ Quyết định về cách thức tư duy để giỏi quyết vấn đề 
-_ Đưa ra các bước tiếp theo 
— Mời cúc “mũ tư duy” khúc 
-_ Yêu câu tổng kết, kết luận vò quyết định 


) 


Lỡi tư duy tổng thể 














P38 MŨ CHỦ TỌA 


Tư duy về chính cách tư duy & 
kiểm soút tiến trình 


Các câu hỏi đặt ra: 

-_ Chúng ta cần suy nghĩ những gì? 
-_ Chúng ta hiện đang ở đâu? 

-_ Bước tiếp theo là gì? 

=_ Chúng ta sẽ đi đầu từ đây? 


L) 


Lỡi tư duy tổng thể 

















Sang tạo 
trong cách vận dụng 
các mũ để giải quyết vấn đề 


l A Z5... 





Tập hợp các thồng tin và dữ liệu 


Tìm tòi các giải pháp sáng tạo khác nhau 





Đánh giá các cơ hội, lợi ích và tính khả thi 
của từng giải pháp 


Đánh giá điểm yếu của từng giải pháp 





Tiếp tục xây dựng những giải pháp tiêm 
năng nhất có thể và lựa chọn 





Tổng kết và đánh giá những gì đã có/đạt 
được đến thời điểm này 





Đánh giá lần nữa về giải pháp đã lựa chọn 





¬ 
\- 
®., 
va - 
= 
®L 
® 


Xem xét cảm nhận/cảm xúc về giải pháp lựa 
chọn/kết quả đạt được 





Các cách kết hợp khác 


Đánh giá nhanh 

ý tưởng 

Đưa ra ý tưởng 

Cải thiện một ý tưởng 
đã có 

Tổng kết và gợi ý 

các ý tưởng mới 











tập trung vào vấn đề từ 
cùng một góc nhìn & xem xét lần lượt, 
để giải quyết vấn đề n¬iêu œuä. 





= ø,^ “ 
USAID sa Thi5‹o 








Giải quyết vấn đề hiệu quả... 


KỸ THUẬT 6 CHIẾC MŨ TƯ DUY: 


= Không phiến diện (lần lượt thay đổi mũ) 
= Tận dụng ưu thể của nhiều cách tư duy 
= Loại bỏ được “CÁI TÔI” 

= Tránh nhiêu tranh luận 

= Tiết kiệm thời gian 

= Kết quả tối ưu 





USAID Ẩn Thi›‹5 


Thực hành 
theo tình huống 





Áp dụng Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy 


1. Chia nhóm nhỏ (2”) 


2. Thảo luận trong nhóm nhỏ theo tình huống 
đặt ra ở M2.S6 (30) 
-_ Sử dụng lần lượt các mũ tư duy 

3. Trình bày kết quả thảo luận (5”) 





USAID sa Thi›‹5 





M2.SG6 - Tình huống 1 


Tại tỉnh/thành của anh/chị, việc bệnh nhân sau khi xét nghiệm 
dương tính với HIV thường không đăng ký vào chương trình chăm 
sóc và điều trị ngay mà thường đợi đến lúc sức khỏe quá yếu mới 
đăng ký. Thậm chí có người lúc đăng ký kiểm tra CD4 chỉ còn chưa 
đến 100 TB/mm3 máu, vì vậy ảnh hưởng rất nhiêu đến hiệu quả 
điêu trị cho những bệnh nhân này. 


Với vai trò là cún bộ hỗ trợ kỹ thuật, anh/chị hãy tổ chức một cuộc 
họp cùng với các cán bộ kỹ thuật tại địa phương bùn giải phúp củi 
thiện tình hình này. Hãy dùng các mũ tư duy để phân tích và tìm ra 
giải phúp để bệnh nhân đăng ký vào phòng khám ngay khi biết kết 
quủ xét nghiệm là dương tính. 





“6 s fhi›‹o 





M2.SG6 - Tình huống 2 


Mô hình đa bậc từ dự phòng đến chăm sóc và điêu trị HIV được 
đánh giá là hiệu quả trong việc kiểm soát tình hình dịch HIV tại 
nhiêu tỉnh thành. Tuy nhiên, mặc dù đã được tập huấn và có cố 
gẳng thử ứng dụng, địa phương của anh/chị vẫn không thể xây 
dựng được mô hình đa bậc để triển khai. Một số lý do được xem 
xét như: Số liệu không đầy đủ và thống nhất, việc kết nối giữa các 
đơn vị chưa thông suốt... 


Với vai trò là cún bộ hỗ trợ kỹ thuật, anh/chị hãy tổ chức một cuộc 
họp cùng với các cán bộ kỹ thuật tại địa phương bùn giải phúp củi 
thiện tình hình này. Hãy dùng các mũ tư duy để phân tích vò tìm ra 
giải pháp để triển khai mô hình đa bậc kịp thời vào ngay quý squ. 





“6 s fhi›‹o 


Nguôn tham khảo (online) 


=. Edward de Bono 6 Thinking Hats. URL: 
http://schoolnet.gov.mt/thinkingskills/thinkingtools.htm 


“. Six Thinking Hats. URL: http://www.learnerslink.com/SixThinkingHats.htm 


=.. Teacher“s Pet 2012 www.tpet.co.uk 








Xin cảm ơn 





USAID cm fhi›‹5 


